“Phải chăng thôn phệ?”“Hô!”Long Phi sâu sâu hô hấp một hơi, thật rất mê người, trong cơ thể hắn thôn phệ huyết mạch đều ở phấn khởi, sôi trào, liền hận không thể lập tức đem nó thôn phệ hết.Tuy nhiên!Long Phi cuối cùng vẫn là từ bỏ.Kỳ Lân Huyết Mạch.Thượng cổ thần thú huyết mạch, thần cấp huyết mạch, vô cùng cường đại.Mặt khác.Loại này huyết mạch còn có một cái tên, thông linh huyết!Nó có thể thay thế linh thảo ‘Thông linh huyết’, cái này là giúp Dương Du chữa bệnh một Chủng Linh cỏ, tuy nhiên tràn ngập dụ hoặc, thôn phệ nó tối thiểu có thể làm cho huyết mạch đẳng cấp tại tăng lên mấy cấp, nhưng là Long Phi nhịn xuống.Nhìn liếc một chút Hỏa Kỳ Lân thuộc tính, Long Phi hai mắt hợp lại, không suy nghĩ thêm nữa, cũng không còn đi xem, sợ mình khống chế không nổi.“Chủ nhân, chúng ta xuống dưới sao?”Hỏa Kỳ Lân đứng ở Long Phi bên người, Vấn Đạo, “Phía dưới hẳn là cũng là đệ tam tằng.”Long Phi lập tức nói: “Xuống dưới!”Một bước đạp xuống đi.Bước vào Hắc Động trong nháy mắt, Long Phi dường như tiến vào mặt khác một cái thế giới.Ngân quang lóng lánh.Bên trong có thể thấy rõ ràng.Cái này là một cái cự đại, trống trải hang lớn, đỉnh động tất cả đều là một số phát sáng không biết tên khoáng thạch, ở quảng trường có một cái tiểu hình tế đàn.Tế đàn bên trên được thật dày tro bụi.Ở tế đàn bên trên là một cái hố, một sợi sáng ngời chiếu xuống, cái này động hẳn là nối thẳng bên ngoài.“Tế đàn?”“Đây là muốn triệu hoán cái gì không?”Long Phi trong lòng run lên, ở loại này chỗ sâu trưng bày một cái tế đàn, cái này là muốn làm gì?“Cẩn thận một chút.”Long Phi nhắc nhở một tiếng, tâm lý tổng cảm giác có chút Mao Mao, tế đàn bình thường đều bày đặt trên mặt đất, loại này bên trong tế đàn là dùng đến tế quỷ?Bên ngoài những cái kia cương thi.Cự đại xiềng xích.Còn có thâm uyên hai bên đếm không hết quan tài, những này xuất hiện ở Long Phi trong đầu lần lượt hiện lên, trong lòng càng cảm giác cái này tế đàn lộ ra quỷ dị.“Ngươi ở một bên, ta đi tế đàn bên trên nhìn xem.”Long Phi tay cầm Tu La Khảm Đao chậm rãi tới gần tế đàn, vòng quanh tế đàn chạy một vòng cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc biệt, sau đó đi đến tế đàn.Tế đàn bên trên là một cái cự đại hắc đỉnh.Một cái rất phổ thông thạch đỉnh, không có có cái gì chỗ đặc biệt, Long Phi ngửa đầu nhìn xem cái kia chiếu xuống sáng ngời động, động nối thẳng bên ngoài.“Nếu như không có xuất khẩu mà nói, nơi này ngược lại là có thể leo ra đi.” Long Phi nói thầm một tiếng.Trong lúc đó.Một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem Long Phi trói buộc chặt, tế đàn bên trên hồng quang đại thịnh!Này cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem Long Phi cho đè lại ép tại thạch đỉnh phía trên, “Ầm!”Va chạm!Mi tâm vỡ ra, một giọt máu tươi nhỏ lưu tại thạch trong đỉnh.“Vù vù! Vù vù, vù vù!”Huyết dịch bị thạch đỉnh hấp thu, một đạo hồng quang phóng lên tận trời, trực tiếp theo Thông Thiên trong động phun phát ra ngoài, xuyên thấu cửu thiên.Cũng ở cái này một sát na.Long Phi ý niệm chìm xuống, “Ta thao!”Hắn ý thức đứng ở một cái siêu cấp cự đại yêu thú trước mặt, chính mình chân chính như con kiến hôi lớn nhỏ, trước mắt Cự Thú quá cường đại, hai con mắt nhìn chằm chằm Long Phi.Loại kia uy áp có thể đem hắn ép bạo chết.“Cuối cùng có một loại huyết mạch có thể đem ta kích hoạt!”“Nhân loại!”“Ta rất cảm tạ ngươi.”“Ngươi có cái gì nguyện vọng ta đều có thể thỏa mãn ngươi.” Đầu kia Cự Thú há mồm nói ra.Long Phi có chút mộng, thầm nghĩ: “Triệu hoán xuất thần long sao?”Chợt.Long Phi nói: “Ta không có cái gì nguyện vọng, ngươi đem ta ngoài ý muốn biết buông ra là được.”Trên thế giới có tốt như vậy sự tình?Long Phi không tin!Đừng nghĩ lấy bánh từ trên trời rớt xuống, coi như rớt đĩa bánh cũng có thể là là quá thời hạn!Cự Thú hơi sững sờ, có chút kinh ngạc, nói: “Ngươi là đệ nhất cái không có nguyện vọng nhân loại, điều này nói rõ ngươi không được tham lam, rất tốt.”“Rất tốt?”“Chẳng lẽ phát động Ẩn Tàng Nhiệm Vụ, có khen thưởng hay sao?” Long Phi trong lòng âm thầm hưng phấn.Cự Thú hơi hơi nói ra: “Dạng này ta ăn ngươi liền không cần lo lắng đem ngươi tham lam cho luyện hóa hết.”“Ăn ta?”Long Phi thân thể chấn động, ánh mắt âm thầm căng thẳng.Cự Thú nói: “Không tệ, ngươi huyết mạch có thể đem ta kích hoạt, ta cần ngươi huyết mạch bên trong nhiều lực lượng, dạng này ta lực lượng còn có thể khôi phục.”“Ngươi nói là, ta có nên hay không ăn ngươi?”Nói là rất hời hợt.Căn bản không được coi Long Phi là chuyện.Long Phi khóe miệng hơi hơi nhất câu, “Ngươi ăn ta mà nói có thể được đến lực lượng...”Long Phi ngẩng đầu hơi hơi xem xét, nói: “Vậy ta nếu như đem ngươi bạo, không biết có thể được cái gì?”Cự Thú chấn động cười to đứng lên, nói: “Liền ngươi cái này cá nhân loại?”Long Phi nói: “Liền ta cái này cá nhân loại.”“Ha ha ha...”Cự Thú cười nói: “Ngươi cũng quá cuồng vọng tự đại, ta chính là Nguyên Ương giới Cự Thú, nếu như không phải là bởi vì tính toán sai lầm, ta cũng sẽ không lại tới đây.”“Ta nhưng là muốn đi Thượng Cổ Thần Chiến trận siêu cấp Cự Thú.”Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, “Lại là Thượng Cổ Thần Chiến trận?”“Hạn Bạt nói qua cái này địa phương.”“Côn Vương cũng đã nói.”“Hiện tại ngay cả đầu này Nguyên Ương Cự Thú cũng đang nói Thượng Cổ Thần Chiến trận, đó là một cái dạng gì địa phương?” Long Phi trong lòng hơi chấn động một chút.“Được rồi!”“Đem ngươi lực lượng đều phụng hiến ra đi.” Cự Thú trừng hai mắt một cái, một cỗ cường đại lực lượng đem Long Phi cho trói buộc chặt, Long Phi ý thức căn bản vô pháp xông phá gông cùm xiềng xích.Hắn hiện tại nhục thân hoàn toàn khống chế không nổi.Bị một cỗ cường đại lực lượng cho đè lại, trên thân máu tươi không được Đoạn Lưu đi ra.Nhỏ lưu tại thạch trong đỉnh.Long Phi ý thức đang giãy dụa, thế nhưng là ở Cự Thú trước mặt, hắn ý thức quá nhỏ bé, căn bản tránh thoát không xong.Hắn có thể cảm nhận được chính mình sinh mệnh ở xói mòn.Huyết dịch ở xói mòn.Cự Thú khẽ mỉm cười nói: “Biết rõ đây là cái gì cảm giác sao? Tử vong cảm giác!”“Nhân loại.”“Có thể làm cho ta Khôi Phục Lực Lượng, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng, đến Thượng Cổ Thần Chiến trận, ngươi sẽ vì ta cảm thấy kiêu ngạo ', ha ha ha...” Cự Thú điên cuồng cười đứng lên.Bởi vì.Hắn cảm nhận được Long Phi Huyết Mạch Lực Lượng phi thường hùng hậu, chuyện này với hắn lực lượng khôi phục tới nói nhất định cũng là thượng đẳng chất dinh dưỡng.“Có gan ngươi thả ta đi ra!”Long Phi gào thét một câu.Cự Thú cười nói: “Ngươi ý thức theo không phá ta trói buộc, ngươi cho rằng thả ngươi đi ra là được sao?”“Nhân loại, ngươi quá yếu!”“Hiểu chưa?”“Ha ha ha...”Cự Thú đắc ý cười.Và hắn nói là, Long Phi ý thức xông không phá hắn lực lượng trói buộc, coi như buông hắn ra ý thức cũng giống như vậy, vẫn là sẽ bị hắn nghiền ép gắt gao.“Hầu tử...”Long Phi ý niệm vừa hô, muốn đem Như Ý Kim Cô Bổng triệu hoán đi ra, thế nhưng là hắn ý niệm căn bản kết nối không đến Kim Cô Bổng.“Vô dụng!”“Ngươi tất cả đều ở ta trong khống chế.”“Theo ngươi đi đến tế đàn một khắc này, ngươi chính là ta tế phẩm.”“Ha ha ha...”Cự Thú cuồng tiếu.Hắn càng ngày càng làm Long Phi Huyết Mạch Lực Lượng cảm thấy hưng phấn, hắn không có nghĩ qua một cá nhân loại huyết mạch có thể cường đại đến loại tình trạng này.“Tế đàn?”“Tế phẩm?”Long Phi não hải điên cuồng nghĩ đến, sau đó linh quang nhất thiểm, nói: “Ngươi lực lượng ở trong tế đàn?”Cự Thú sững sờ, kinh ngạc nói: “Ngươi thật rất khôn ngoan, thế nhưng là... Đã muộn, ngươi lập tức liền muốn chết.”Long Phi khóe miệng khe khẽ nhất câu, nói: “Muộn sao?”“Ta làm sao phát hiện vừa mới đây?”“Hỏa Kỳ Lân, thao lật hắn!”Số từ: * 1868 *